Tìm hiểu camera ngoài trời tốt nhất 
2023 


Tiêu Chí Đánh Giá Camera Ngoài Trời Tốt Nhất 


Trên thị trường hiện nay có rất nhiều dòng sản phẩm thiết bị camera với những đặc điểm và ưu 
điểm riêng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải loại camera nào cũng mang đến cho người 
dùng trải nghiệm tốt nhất. Vì vậy, hãy chú ý đến các tiêu chí sau và tìm cho mình một chiếc 


camera an ninh ngoài trời đáp ứng mong muốn và nhu cầu của gia đình bạn: 


Về độ phân giải 

Để chọn camera ngoài trời tốt nhất, bạn nên chú ý đến yếu tố độ phân giải. Tương ứng, độ 
phân giải càng cao thì khả năng quan sát, theo dõi, giám sát an ninh khu vực càng cao. Độ 
phân giải là yếu tố quan trọng quyết định chất lượng hình ảnh và video. Thiết bị camera ngoài 
trời có độ phân giải càng cao thì hình ảnh sẽ càng Full HD, khi phóng to hay thu nhỏ sẽ càng 
rõ nét, không bị vỡ hình hay nhòe hình. Nhờ đó, bạn có thể dễ dàng theo dõi các sự kiện, tình 


huống và nâng cao khả năng phán đoán đối tượng. 


telecom 
Về phạm vi quan sát 

Camera giám sát ngoài trời với trường quan sát rộng nên được ưu tiên. Bởi nó sẽ giúp bạn 
dễ dàng theo dõi, giám sát các hoạt động diễn ra xung quanh mình mà không cần phải lắp đặt 
một hệ thống nhiều thiết bị camera rườm rà, tốn kém. 

Giới thiệu về Phát hiện chuyển động 

Hầu hết các thiết bị camera ngoài trời tốt nhất hiện nay đều được trang bị tính năng phát hiện 
chuyển động. Vì vậy khi phát hiện có chuyển động lạ thiết bị camera an ninh ngoài trời sẽ tự 
động phát hiện chuyển động để tự động kích hoạt camera ghi hình, ghi hình đối tượng. Thậm 
chí, nhiều thiết bị được “xuất xưởng” muộn hơn còn có thể bật tính năng báo động cho các 
thiết bị điện tử của bạn (điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính), qua đó giúp bạn nhanh 
chóng tìm kiếm đồ vật và các trường hợp khẩn cấp, kịp thời bảo vệ an toàn tính mạng và an 
ninh trong khu vực. 

Có khả năng lưu trữ dữ liệu video 

Hiện người dùng có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức lưu trữ dữ liệu sau, một là lưu trữ trên 
thẻ nhớ, hai là lưu trữ trên ỗ cứng và ba là lưu trữ trên điện toán đám mây. Tương ứng, vẫn 
còn nhiều nhược điểm và hạn chế về khả năng lưu trữ của hai phương pháp đầu tiên. Đồng 


thời, lưu trữ đám mây mang đến cho người dùng trải nghiệm tốt nhất. Lưu trữ đám mây khắc 


phục được những nhược điểm của lưu trữ truyền thống và có thể dễ dàng lưu dữ liệu lớn, có 
thể lên tới vài ngày, thậm chí vài tuần hoặc một tháng. 

Về giá 

Không phải sản phẩm, thiết bị camera giá cao nào cũng đảm bảo chất lượng. Tuy nhiên, tính 
đến các tính năng và công nghệ có trên thiết bị sẽ ảnh hưởng lớn đến giá bán cuối cùng. Vì 
vậy, hãy cân nhắc lựa chọn những thiết bị có tính năng cơ bản đáp ứng và phục vụ tốt nhu 


cầu sử dụng của gia đình để cân đối tài chính và điều kiện của mình. 


Xem thêm: 
https://viettel.vn/tin-tuc/tin-dich-vu/nen-chon-camera-ngoai-troi-loai-nao-†ot-nhat-hien- 


nay/14527056 


